Cây phong thủy là một trong những loại cây cảnh được rất nhiều người quan tâm vì nó có khả 
năng đem lại may mắn, tài lộc và xua đuôi những điều không tốt cho gia chủ. Việc lựa chọn 
trồng cây phong thủy trong nhà cần phù hợp theo tuổi, theo mệnh của mỗi người. 

Hoa Cúc Xanh sẽ gợi ý đến bạn những loại cây phong thủy đẹp nhất để giúp bạn có những 
chọn lựa phù hợp cho bản thân và gia đình nhé! 

Cây phát tài 

Cây phát tài là một trong những loại cây phong thủy trồng trong nhà rất phổ biến. 

Loại cây này không chỉ trưng bày làm đẹp mà còn có tác dụng thanh lọc không khí, mang đến 
cho ngôi nhà của bạn không gian sống thoáng mát, dịu êm. 

Đặc biệt, với phong thủy cây phát tài còn có ý nghĩa là tiền tài, may mắn đem lại sinh khí, thịnh 
vượng cho gia chủ, nhất là khi cây nở hoa, là báo hiệu tiền tài, vận khí đang đến với người 
trông. 





Cây lưỡi hồ 
Về mặt phong thuỷ, cây lưỡi hỗ có tác dụng tốt trong việc trừ tà, xua đuổi ma quỷ và chống lại 
những điều không may mắn trong cuộc sống. 

e_ Lá cây mọc thẳng đứng thê hiện sự quyết đoán, ý chí tiễn lên của con người. 

e_ Với dáng vẻ uy nghỉ từ thân đến ngọn của cây là biểu tượng cho sự uy quyền, danh gia 

vọng tộc. 

Về mặt khoa học, cây lưỡi hỗ được yêu thích là nhờ khả năng thanh lọc không khí và các tác 
nhân độc hại rất tốt. Chính vì thế, đây là loại cây rất thích hợp trồng trong nhà hoặc nơi làm 
việc. 





Cây kim tiền 

Cây kim tiền còn được gọi là cây kim phát tài, thường được trồng ở phòng khách. 

Cây kim tiền có thân cây vươn cao, lá hướng lên trên mang ý nghĩa như bàn tay đang 
hứng lộc trời cho, tức là tiễn lên, đi lên, tiền bạc lúc này cũng đủ. 

Đúng như tên gọi của mình, cây kim tiền được tin rằng sẽ mang về “kim tiền” cho gia chủ, 
đặc biệt là khi được trồng trong dịp năm mới này. 











Cây phú quý 

Cây phú quý tượng trưng cho sự sang trọng, quyền uy vì thế cũng được rất nhiều người yêu 
thích. 

Với gam màu đỏ đặc trưng của mình, cây phú quý không chỉ bắt mắt mà còn rất phù hợp để 
trưng bày trong dịp đầu năm với hy vọng mang đến may mắn cho gia chủ. 





Cây vạn niên thanh 

Cây vạn niên thanh được biết đến như một trong những loại cây có sức sống mãnh liệt, mạnh 
mẽ và dai dẳng. 

Cây có thê sống tốt, sinh trưởng khỏe, xanh mướt quanh năm mà không cần người trồng phải 
tốn nhiều thời gian chăm sóc. 

Về mặt phong thủy, cây vạn niên thanh biểu tượng cho sự thịnh vượng, sung túc, đầy đủ trong 
nhà. Cây vạn niên thanh phù hợp để trưng bày nhiều vị trí trong nhà. 





Cây ngọc bích 

Trong phong thủy, cây ngọc bích được gọi là cây may mắn vì có khả năng kích hoạt năng lượng 
tài chính cho người trồng. 

Nhiều người tin rằng, trồng cây ngọc bích trong nhà hoặc trong văn phòng sẽ mang về điềm 
lành. 

Loại cây phong thủy có lá nhỏ , mọng nước này có lá xanh tươi, mọng nước tượng trưng cho 
sự phát triển, đổi mới, lá có hình như đồng tiền, hay đá ngọc bích nên có ý nghĩa là sự thịnh 
vượng, giàu có. 





Cây kim ngân 

Cũng giống như cây kim tiền, cây lưỡi hỗ, cây phú quý,... Cây kim ngân cũng là “gương mặt 
vàng” trong việc lọc không khí, bụi bân, mang tới sự tươi mát cho không gian gia đình bạn. 

Mỗi nhánh cây kim ngân có năm lá tượng trưng cho : kim — mộc — thủy- hỏa — thô nên giúp duy 
trì sự cân bằng, hài hòa cho ngôi nhà của bạn. 

Đặc biệt, rất nhiều người cho rằng nếu trồng cây kim ngân nở hoa, sẽ mang tới cho gia chủ rất 
nhiều may mắn. 





Cây phất dụ 
Người ta thường tìm cách trồng cây phất dụ trong nhà với mong muốn sẽ nhận được nhiều 
may mắn, tài lộc. 

Số lượng thân cây mang một ý nghĩa riêng. Thông thường, bạn sẽ chọn ra một con số cụ thẻ, 
tùy thuộc vào mong muốn của bản thân. 

Số 2 tượng trưng cho tình yêu và hôn nhân 

Số 3 tượng trưng cho hạnh phúc 

Số 5 tượng trưng cho sức khỏe 

Số 8 tượng trưng cho tài lộc và sự thịnh vượng 

Số 9 tượng trưng cho cơ hội lớn. 





Cây cau tiêu trâm 

Với tán lá xanh mướt như một cây dừa/ cây cau mini, cây tiểu trâm không chỉ có tác dụng làm 
đẹp cho không gian sống, mang đến bầu không khí trong lành, tự nhiên mà cây cau tiêu trâm 
có có ý nghĩa lớn về mặt phong thủy. 





=i ) Tả 
Cây cau tiểu trâm có hình dáng nhỏ xinh nhưng có sức 'c sống mãnh liệt thê hiện cho sự vươn 
lên không ngừng nghỉ trong cuộc sông, sự mạnh mẽ, không ngại khó khăn. 
Vì thế, trong phong thủy, cây cau tiêu trâm được quan niệm là một loại trừ tà khí, có tác dụng 
án ngữ, hấp thu và loại bỏ khí xấu, khai thông vượn khí mang đến tài lộc, may mắn, thịnh 
vượng cho gia chủ. 
Cây bạch mã hoàng tử 





Trong cuộc sống thường ngày, cây bạch mã hoàng tử được bắt gặp ở nhiều nơi như trong nhà, 
văn phòng, quán cafe hay ngoài công viên,... vì cây bạch mã hoàng tử không chỉ có tác dụng 
làm đẹp mà còn có công dụng lọc không khí rất tốt. Loài cây này cũng được biết đến là một 
trong những cây trồng phong thủy giúp người trồng cải thiện sự may mắn, thịnh vượng. 

Trên đây, là những loại cây phong thủy rất thích hợp đề trồng trong nhà, đặc biệt là trong dịp 
năm mới này, hãy nhanh tay trồng ngay trong ngôi nhà hoặc văn phòng mình một chậu cây đề 
thư thái tinh thần, thanh lọc không khí và mang đến nhiều may mắn trong cuộc sống bạn nhé! 


Nếu muốn biết thêm thông tin về các | u sạch tại nhà xin vui lòng liên hệ thông 
tin bên dưới để được đội ngũ của Hoa Cúc Xanh hỗ trợ sớm nhất. 
Bài viết Toi | n | h đe nf đã xuất 


hiện đầu tiên vào ngày 


Nguồn: Hoa Cúc Xanh | | Kỹ Sư Nông Nghiệp Đào Khắc 
Anh 


